PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 








Sabba Dànam Dhamma Dànam ,Jinàti 
Pháp thí thắng mọi thí 


° ° 
Ằ®©©©e©e©eeeeeeeeeeede°oe°oeoeeoeeeoeeeoeeeedoeodoôoeoeeeeoeoeoeeeoeododododoôoôeoeeeoeeoeeeeeoeodoeeoeeeeeeeeee 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 





li TT in na a a- -.à4áa 4 
CÂU CHUYYỆN THIỂN .............................-- + s< se Ess2xseesesecree 1 
Ti s0itiTi CHHWY CẾT sszieex0 6xt00680631061034 0428p 0RliifieflftgffcfrtrisietBuftfndii 16 
Tìnli (Hitdfig v0: T0 Ti TẤT xuat tt 00446 0 l0 4Á 040 ká4 200044041400. 23 
THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG............................--c5ccccccccscccccveeecree 30 
Thành trong Han? THHY Đi susxkotsbaAk6cb3006ltRosli/6ltu9b4A404040Aa0 661 31 
Thiền Vipassana đã giúp tôi cân bằng cuộc sống như thể nào?........... J7 
Đối với Tôi, Thiền đã trở thành một thói quen .........................-.:--:---- 39 
Tôi đang học cách thu thúc nhấn thức như thế nào? ..................... . - 42 
E [0ì 11 TT RE v0, 100 10s v2006000601 225006200102 200 2200290000020 012 200 a0innnaraneeae 4Ð 
HƯỚNG DẪN THIÊN VIPASSANA.......................coccccccccccceeeceee 47 
II 01IG1 noi TRIyzps2s233521143320202egfarstiotttbliiottiaisifitipoiEtbeisoiEnaiasaioii 468 
Khi theo học thiền, bạn sẽ học ba điều........................-5- 552 2+zz£czszszzsce2 50 
0n. 07... ốỐốỐốỐốẻố 51 
Những công cụ chính để có chánh niệm .......................----2-525++5+2xs5+2 22 


Con đường đưa tới NV Bi: sox2sxxix1ixixiyextykkiliioyisksbsykksÐD 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ CÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH.......... 63 
Vài đặc điểm của Phật giáo nguyên thủy .....................-..--:5c:sccsccssxss+2 64 
l1 ..ốố....... 65 

2. Tu sỹ - Phước điền thế gian.....................-5¿-52-522522xc2xzxzxzxsex2 6 

ở. Phật tử - Hộ trì chánh pháp ..........................-.---------+-+csccrerzecees 69 

i18 01011581ã110118911299.:100in),: PP... 70 
Ba nơi nương nhờ (am QUY) ..................- 5c 6 Sex T5 
ClhiánhịiiliápmiifE HE. E uaeeseselaofasbiabailabesbseiftostoakfibsisiafbiaee 7ö 


Kinh Kalama — Bản tuyên ngôn về lòng tín....................---:-5:55:55:555+: 60 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 





SUY NGÃM 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





/ ãy sông thật đơn giản bằng cách đặt xuống mọi sự và 
hiểu rõ những gì mình đang làm. Ông cũng chăng cần 

phải cân đong đo đếm mức độ tu tập của mình rồi bận 

tâm vớ vấn. Mọi sự luôn tự có một vị trí và giá trị cho 

riêng mình. Bất cứ cái gì xảy đến trong cuộc tu, cứ để mặc 
chúng qua đi. Ta chỉ việc hiểu rằng cái gì cũng là bất toàn và vô 
thường. Hãy nhớ thật kỹ, cái gì cũng vô thường. Hãy sống trọn 


vẹn với tinh thần đó. 


(Trích từ sách "Họ đã nghĩ như thể") 


Ớ ốt tủy của đạo thật giản dị. Không cần phải giải thích dông 


đài. Loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên. Đó là những điều 


tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 


(Thiên sư Ajahn Chah) 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


» ừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền. Nếu 


nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đổi tư tưởng đó đi. Hành thiền 
đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang 
đi, đang ngồi hay đang năm. Sau giờ ngồi thiền đừng nghĩ rằng 
bạn đã xả thiền; phải biết rằng đó chỉ là là sự thay đổi tư thế 
thôi. Nếu được như vậy bạn sẽ có bình an thực sự. Dầu đang ở 
đâu bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ 


tâm chánh niệm. 


(Thiên sư Ajahn Chah) 


Ấu cảm thấy làm biếng ta phải hành thiền. Không phải chỉ 


những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. 
Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền 
khi cảm thấy thoải mái. Nhưng phải đi đâu để tìm sự thoải mái. 
Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy 


sao? 


(Thiên sư Ajahn Chah) 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





⁄3 ây giờ thì chúng ta đừng bận lòng quá nhiều về đời sống 


nữa. Chúng ta chẳng nên bàn chỉ tới cái Đẹp, Xấu, dễ yêu hay 
đáng ghét của nó. Chỉ nên nhìn ngắm thôi. Đúng, chúng ta chỉ 
việc chú ý quan sát đời sống, quan sát vùng nước mả mình đang 
bơi lội. Đời sống cảm quan chúng ta thực ra chỉ là cái thế giới 


của những cảm giác chúng ta sinh ra trong đó và cảm nhận. 


Ngay từ lúc vừa lọt lòng mẹ, chúng ta đã là một sinh thể 
độc lập để một mình cảm nhận trọn vẹn những nóng, lạnh, đói 
khát, buôn, vui ... Rồi khi lớn lên, thế giới cảm xúc của chúng 
ta càng rắc rối hơn nữa. Ngũ quan chưa đủ, chúng ta còn sống 
bằng cả những ý thức để suy nghĩ, ghi nhớ, quan niệm... Tất cả 
đều là cảm giác. Chúng có thể là những niềm vui, những kinh 
ngạc mà cũng có thể là những áp lực, giằng xé. Tất cả những 
xúc tác đó của đời sống cảm quan chỉ đơn giản là vậy. Chúng là 
chúng. Đau khổ là đau khổ và hạnh phúc là hạnh phúc. Cả xả 


thọ cũng vậy. 


(Trích từ sách "Họ đã nghĩ như thể") 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


» ính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là giao động bât an. 


Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi giao động, trong khi đó 
bạn hải lòng với an tịnh và không tiễn xa hơn. Khi hành thiền 
mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành 


thiên mà đừng dính mặc vào chúng. 


(Thiên sư Ajahn Chah) 


Ớứ húng ta muốn tìm một con đường dễ dàng. Nhưng không 


có đau khô thì không có trí tuệ. Đê cho trí tuệ chín muôi bạn 


phải ngã đồ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. 


(Thiên sư Ajahn Chah) 








MB... Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





_ƑJ ãy nhớ rằng không phải chúng ta đang cố gắng Để Trở 


Thành một ông thánh hay một cao nhân nào cả. Chúng ta cũng 
không nồ lực Để Tống Khứ một ác pháp nảo hết. Hãy sống hồn 
nhiên và thoải mái. Cảnh giới nội tâm của chúng ta Là Như vậy. 
Nó có thể là bất tịnh hay trong sáng và đó là một cặp hành trang 
đối đãi nhau qua ý thức. Thấy rõ Chúng như là Chúng, thấy rõ 
Chúng luôn vô thường, vô ngã thì đó chính là trí tuệ vậy. Trong 
khi đó, bằng một ý thức ngã chấp, chúng ta cố găng mong mỏi 
“Tôi sẽ phát triển những gì thanh tịnh, tống khứ những gì không 
thanh tịnh” thì lập tức cái không thanh tịnh sẽ xuất hiện và kềm 
hãm chúng ta. Chúng ta lại vấp vào khối đá thất vọng trên 
đường đi của mình, thế là tiếp tục đau khổ. Hãy cần trọng với 
hai tháng cắm túc này. Vô minh luôn sẵn sàng khiến cho chúng 


ta tự chuốc lấy những khô lụy. 


(Trích từ sách "Họ đã nghĩ như thế") 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Á hồ chỗ này người ta chạy đến chỗ kia. Chỗ mới nảy khổ họ 


lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát khỏi khổ đau, nhưng 
thực ra không phải vậy. Họ mang đau khổ đi mọi nơi mà không 
biết. Không biết đau khổ sẽ không biết nguyên nhân của khổ 
đau. Không biết nguyên nhân của khổ đau sẽ không biết chấm 
dứt đau khổ. Do đó không có cách gì để thoát khỏi khổ đau. 


(Thiên sư Ajahn Chah) 


Ớ ác pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi. Bạn không 


thê chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thê thở 
vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy 
thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? 
Chúng ta không muốn chuyện đổi thay nhưng sự vật không 
ngừng thay đôi. 


(Thiên sư Ajahn Chah) 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





6 ự cô đơn không phải là bởi vì không có ai ở bên cạnh mình, 


mà là không thể nói ra được những điều mà mình cho là quan 
trọng đối với chính mình, hay là phải cổ giữ trong lòng không 
nói ra những điều mà người khác không thể chấp nhận được. 
Nếu một người nào đó hiểu biết nhiều hơn những người khác, 
người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cô đơn không nhất thiết là 
không tốt cho tình bạn, bởi vì không có ai nhạy cảm hơn những 
người cô đơn, và tình bạn chỉ nảy nở khi nào mỗi người đều ý 
thức được về chính bản thân mình và không đồng hóa mình với 
những người khác. Tôi phải tuân theo “quy luật từ bên trong” 
đang chi phối chính bản thân tôi, không cho tôi cơ hội được lựa 
chọn. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo nó. Có ai 


cứ sông y nguyên không thay đổi bao giờ cơ chứ? 


(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 





cn thấy mình phải chấp nhận rằng những suy nghĩ đang tự tung 


tự tác trong tâm mình cũng là một phần của thực tại. Những 
thang tiêu chuẩn đúng — sai tất nhiên là vẫn còn đó, nhưng bởi 
vì không còn trói buộc được mình nữa nên chúng chỉ chiếm vị 
trí thứ yếu mà thôi. Sự hiện diện của các suy nghĩ còn quan 
trọng hơn sự đánh giá chủ quan của mình về chúng. Nhưng 
không nên đẻ nén sự đánh giá đó, bởi vì chúng cũng là một 


phân trong toàn thê cuộc sông của chúng ta. 


(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 


Ớứ húng ta không phải là người trí tuệ toàn hảo. Có đôi khi 


chúng ta cũng phạm sai lầm. Tôi không nghĩ là mình phải cảm 
thấy tội lỗi suốt cả cuộc đời về những sai lầm mình đã làm 
trong quá khứ. Hãy tha thứ cho chính mình. Hãy để cho mình 


trở thành một con người mới. 


(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Ả gười nào chưa từng đi qua lò lửa nhiệt não của các cảm xúc 


và tình cảm sẽ không bao giờ vượt qua được chúng. Khi đó họ 
có thể sẽ chạy trốn sang ngôi nhà bên cạnh, và ngọn lửa ấy rồi 
cũng sẽ tràn sang và thiêu rụi ngôi nhà ấy bất cứ lúc nào. Bất cứ 
lúc nào chúng ta bỏ cuộc, có tình bỏ lại đằng sau hay lãng quên 
đi quá nhiều, thì điều nguy hiểm là những thứ chúng ta cô tình 


quay mặt làm ngơ ây sẽ quay trở lại với sức mạnh còn lớn hơn. 


(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 


sân cả những khó khăn bạn đang gặp đều rất có ý nghĩa nếu 


bạn có được thái độ chân chánh và cách nhìn đúng đắn. Bạn 
phải giúp đỡ người khác sống một cuộc đời ý nghĩa và cũng có 
những người khác sẽ giúp bạn. Chúng ta phải có những mối 
liên hệ nhân quả nghiệp báo như thế. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn 
nhau. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tất cả mọi khó khăn trên đời là vô 


nghĩa. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


ca đã từng đau khổ rất nhiêu và bây giờ tôi vẫn còn đau 


khổ, nhưng tôi chịu đựng một cách bình tĩnh, một cách cao quý, 
đây lòng tự trọng. Tôi coi đau khổ như một phân của cuộc sống, 
một phần rất quan trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi được điều 
gì nếu tôi không đau khổ? Nhưng tôi bình tĩnh mỗi khi tôi đau 
khổ. Ai có thê tin được rằng tôi lại đau khổ sâu sắc đến thế? Tôi 
không nghĩ răng cuộc đời không nên có đau khổ; tôi không nghĩ 
rằng tôi cần phải loại bỏ đau khổ; tôi không cố gắng vượt qua 
đau khổ, nhưng tôi có găng biến đau khổ trở thành có ý nghĩa; 
tôi cô găng thâu hiểu đau khổ một cách sâu sắc. Không chống 
cự. Tôi không bị trầm cảm, lo lắng bắt an. Tôi chỉ hy vọng rằng 


tôi đủ trí tuệ để thấu hiểu đau khổ và cuộc sống. 
(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 
_J ãy giữ bình tĩnh; chờ đợi; và kiên nhẫn. Làm bất cứ điều 


gì có thê làm được trong thời điểm hiện tại. Chăng có cái gì ở 
lại mãi cả. Mọi thứ sẽ thay đối, có thể theo chiều hướng tốt hơn 
nếu bạn sáng suốt và bình tĩnh, nhưng nếu bạn xáo động, bắt an, 
và chạy lăng xăng như hóa dại,bạn sẽ chỉ cảng làm cho mọi 
việc thêm rỗi mà thôi. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Ớứ húng ta cần phải có một lý tưởng cho cuộc đời mình, đề mà 


có một hướng đi, một mục đích sống cho mình, nhưng không 
nên phát điên lên vì những lý tưởng ấy. Lý tưởng tốt đẹp nhất 
là luôn luôn chánh niệm. Ôm ấp một hình ảnh thiếu thực tế 


về bản thân mình là điều rất nguy hiểm. 
(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 
Hứ/ âu thuẫn với mọi người thật là mệt mỏi. Khao khát sự 


cung kính, sự đánh giá và trân trọng của người khác là một 
ngục tù. Tôi đã từng có hết sức để là một con người dễ thương; 
tôi đã từng cố làm cho người khác hạnh phúc nhưng tôi phát 
hiện ra rằng mỗi khi tôi làm cho một người hạnh phúc thì sẽ 
luôn có một người khác không hạnh phúc về điều đó. Vì vậy tôi 
thất bại, không thể làm cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc 
được. Bây giờ thì tôi chỉ cố găng hết mình để làm cho một 
người duy nhất được hạnh phúc — đó là chính tôi; thậm chí ngay 
cả điều đó không phải lúc nào cũng làm được. 


(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


_J ãy sông cuộc đời theo cách sông của riêng mình. Có ai 


thực sự để ý đến bạn đâu cơ chứ? Hãy nhìn tất cả mọi việc thật 
nhẹ nhàng, thanh thản. Cuối cùng thì cũng chẳng có gì là quan 


trọng cả 


(Thiên sư Sayadaw U Jotika) 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





CzẦU CHUVỆN 
T HON 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Biết sống tùy duyên 


Ty duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong 
hiện tại, ngưng đối kháng và bình thản chờ đợi nhân duyên 
thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngưng đối kháng và 
bình thản chờ đợi ấy lại là nhân duyên quan trọng đề kết nối với 
những nhân duyên tốt đẹp khác. Ta đừng quên khi một việc 
được thành tựu thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên, nếu chỉ 
thiếu một duyên thì nó cũng có thể không tựu thành. Nếu ta có 
hiểu biết sâu sắc hay từng trải nghiệm thì trong vài trường hợp 
ta có thể đoán biết được mình nên làm gì và không nên làm gì 
để cho nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu 


sớm tan biên ổi. 


Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân 
duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất 
lợi cho ta. Có những duyên thuận với ta, nhưng nghịch với kẻ 
khác và ngược lại. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong 
khi nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Bản 
chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ 


hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





chúng ta khi đón nhận thuận duyên thì luôn cảm thấy sung 
sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy, cón khi gặp phải 
nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né 


hay loại trừ. 


Nhưng chưa hắn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc 
hay nghịch duyên sẽ mang tới khô đau, bởi có khi nghịch duyên 
đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yêu đuối. 
Và nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch 
duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến 
thành thuận duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản 


lĩnh và thái độ sông của ta. 


Do đó, ta không cần phải khẩn trương thay đổi những 
nhân duyên mà mình không hài lòng, hay cố gắng tìm kiếm 
những nhân duyên mà mình mong đợi. Khi tâm ta đã vững chãi 
đủ để tạo ra những nhân duyên an lành thì những nhân duyên 
tương ứng sẽ tự động kết nối. Mà sự thật khi tìm được sức sống 
từ nơi chính mình rồi thì ta sẽ không còn coi là quan trọng 
những giá trị bên ngoài nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, 


thong dong tự tại. Đức Đạt-lai Lạt-ma có dạy: "Hãy nhớ rằng 


khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc, lại là»st ay 
mắn tuyệt vời." _—` do 
¬— 


(Bodhgaya Monk 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Tìm hạnh phúc 

Nay kia, một người bạn thấy tôi đang đọc sách Phật 
nên hỏi: 
'Bà đang muốn tìm hạnh phúc? 
T: Phải 
R: Bà đã tìm được chưa? 
T: Được tồi. 
R: Làm sao tìm được? 
T: Bởi nhận thức rằng tôi không thể tìm thấy nó. 
R: Sao lại thế? 


T: Không có cái gì gọi là cảm giác hạnh phúc thường trực và 
vĩnh cữu trong cõi đời này. Khi chúng ta gặp người, sự vật, 
hoặc biến cô làm chúng ta hải lòng - chúng ta có cảm giác sung 


sướng hay khoái lạc - nhưng đó chỉ là tạm bợ. 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Chúng ta mơ ước cảm giác khoái lạc, nghĩ rằng nếu chúng ta có 
được tất cả những gì mong muốn thì chúng ta sẽ được hạnh 
phúc. Khi chúng ta cô tìm hạnh phúc ở bên ngoài, cuối cùng 
chúng ta ở trong vòng lần quần. Chúng ta không bao giờ có 
được sự thỏa mãn trọn vẹn từ người khác, và chúng ta cũng 
không thể cho họ điều đó được. Chúng ta quên rằng những 
người khác cũng ở trong tình thế như chúng ta. Họ mong đợi 


chúng ta đem lại cho họ cùng loại thỏa mãn đó. 


Ngay khi chúng ta cố tìm hạnh phúc, thì chúng ta đã ở trên con 
đường không hạnh phúc rồi. 


R: Có lối thoát nào không? 


T: Có, có một lối thoát. Chúng ta chỉ tìm được hạnh phúc khi 


chúng ta ngưng đi tìm nó. 
R: Nhưng điều này rất khó. 


T: Đó là mâu thuẫn. Ngay giây phút chúng ta muốn hạnh phúc, 


chúng ta băt đâu bám níu vào nó trong bản tâm. Trước tiên, 


chúng ta bám níu vào ý niệm riêng của chúng ta vê hạnh phúc. 


Chúng ta liên hệ với thế giới bên ngoài như là suối nguồn thỏa 
mãn và chúng ta đi tìm những gì chúng ta cho là có liên*Ệ*đi 


>> 
hạnh phúc - như là gom chứa tải sản, thành công, danh ven Ỷ 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


hay quyên thế. Ngay khi chúng ta trở thành dính níu với bất cứ 
ý niệm nào - hạnh phúc, thành công hay cái gì khác - chúng ta 
đã bị căng thăng rồi. Sự bám níu chính nó là một tình trạng 
căng thăng, và những gì phát xuất từ nó cũng là căng thăng. Thí 
dụ như bạn hãy năm tay lại thành một nắm. Ngay khi bạn bắt 
đầu nắm tay lại, bạn phải dùng năng lượng để giữ cho các ngón 
tay liền chặt với nhau. Khi bạn buông năm tay, bàn tay bạn lại 
được tự do. 


Tâm của chúng ta cũng thế. Khi nó ở trong tình trạng nắm chặt, 
nó không bao giờ có tự do. Nó không bao giờ có thể kinh 
nghiệm được bình an và hạnh phúc, dù cho bạn có được tất cả 


tài sản, danh vọng và quyên lực trên thế gian nây. 
R: Vậy thì làm sao chúng ta làm sao có lối thoát? 
T: Chỉ có cách buông xả thôi. 


R: Buông xả cái gì? 


T: Dục vọng muốn được hạnh phúc của bạn. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Tình thương và lòng bi mẫn 
R: Thế nảo là lòng bi mẫn thật sự? 


T: Tâm Bi (karuna trong tiếng Pàli) là một trong bốn vô lượng 
tâm (brahma viharas), tức là bốn đức tính tự có sẵn của Trí Tuệ 
(panna). Ba đức tính khác là tâm Từ (metta: tình thương vô điều 
kiện), tâm Hi (mudita: tâm hoan hỉ, không ghen ghét) và tâm 
Xả (upekha: tâm bình thản). Một hành động bi mẫn không phải 


biệt lập, mà nó cũng biêu hiện những đức tính khác của Trí Tuệ. 


A: Giả sử như anh có một người bạn ghiền rượu và anh muốn 
giúp đỡ cô ấy. Anh phải hành động thế nào cho đúng nếu cô ấy 
không chịu nghe lời khuyên của anh? 


B: Ngay cả nêu con trai tôi là một nạn nhân, tôi cũng đê nghị nó 
vào bịnh viện. Tôi sẽ cô găng hêt sức giúp nó nêu nó chịu đi. 
Băng không thì thôi, tôi sẽ không nôi giận hay nói gì cả. 

T: Phải, điêu đó rât đúng nêu bạn muôn nói răng chúng ta 


ng thê nảo giúp một "- chưa nh Siêu) đê được giúp đỡ, 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


chúng ta cô làm một hành động bi mẫn một cách biệt lập, không 


có trí tuệ hướng dẫn, thì có sự nguy hiểm. 
B: Tại sao thế? 


T: Bởi vì trước hết, chỉ có trí tuệ mới có thể phân biệt giữa sự 
bình thản và sự lãnh đạm. Một người có thể rất khéo léo tách 
mình ra khỏi cảm xúc về một tình huống hay liên hệ với người 
khác. Nhưng sự tách rời đó không hắn là sự bình thản thật sự; 
mà có thể chỉ là sự lầm lạc, và sự lầm lạc nầy có thê dẫn tới sự 
lãnh đạm và bỏ quên. Bạn có thê bị dẫn tới suy nghĩ sai lầm 
rằng khi mình đã làm hết bổn phận rồi thì thôi, phần còn lại 
không can hệ tới mình nữa. Bạn cũng phải phân biệt giữa việc 
làm tròn bốn phận một cách lãnh đạm, và hành động với tâm 
Từ và tâm Bi. Chỉ có một sự cách biệt rất nhỏ nhiệm giữa hai 


loại hành động nầy. 


B: Vậy thì sự bình thản (Upekha: tâm xả) là gì nếu nó không 


phải là sự tách rời? 


T: Tách rời là đối nghĩa với bám níu. Nó có nghĩa là tách mình 
ra khỏi sự liên hệ với một người hay một vật nào. Sự bình thản 
vượt thoát cả hai nghĩa bám níu và tách rời. Nó có nghĩa là nhìn 
sự vật đúng như thực tế, không bám níu hay vất 


thoát cả dính níu và tách rời. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





B: Sự bình thản và lãnh đạm khác nhau như thế nào? 


T: Sự lãnh đạm là kết quả của sự thiếu quan tâm, thiếu tình 


thương. Trong khi đó: 


Sự bình thản phát sinh từ trí tuệ và tình thương. Tự nó không 
phải là một đức tính biệt lập. Nó là một phần trong toàn bộ của 


Trí Tuệ, tâm Từ, tâm Bi và tâm Hi. 


Cũng thế, tâm Bi không phải là cảm xúc biệt lập. Nếu nó biệt 
lập thì đó có thể chỉ là cảm xúc phát sinh do sự điều-kiện-hóa 
hạnh kiểm dựa trên ý tưởng về lòng Bi, chớ không phải thật sự 
là lòng BI. 


A: Vậy thì thế nảo là lòng bi mẫn thật sự? 


T: Lòng Từ và lòng Bi thật sự, là những biểu hiện tức thời của 
Trí Tuệ (panna). Nếu có Trí Tuệ thì đã có Từ, Bi, Hỉ và Xả rồi. 
Một hành động bi mẫn đơn thuần cũng bao gồm tất cả những 
đức tính đó. 


Thí dụ như trường hợp đứa con ghiền rượu, trí tuệ sẽ giúp bạn 
đủ sáng suốt để nhìn toàn bộ tình hình: bịnh ghiền đang hoành 
hành thế nào trên con bạn và nó có hại đến người khéÈ 

không; toàn bộ gia đình bị ảnh hưởng thế nào, những sữi Tụ V 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


đau về tâm lý, xã hội và tài chánh gây ra bởi nạn ghiền rượu, 
vv... Bạn có thể tự tách ly và không bị ảnh hưởng bởi việc nó từ 
chối đề nghị của bạn, nhưng sự bình thản của bạn không nên trở 


thành sự lãnh đạm. 


Có một sự khác biệt rât lớn và hêt sức quan trọng giữa hành 
động tách rời mình ra khỏi cảm xúc và hành động tách rời mình 
ra khỏi tình thế. 


Bạn vẫn có thể thật sự quan tâm và tích cực dân thân vào bất cứ 
tình thế nào mà không cần phải phát tiết năng lực cảm xúc. Tuệ 
giác của bạn trên toàn bộ tình thế và tình thương của bạn đôi 
với gia đình sẽ đưa bạn đến hành động đúng đắn trong tình thế 
đó. 


B: Như vậy chúng ta có thể nói răng trí tuệ và tình thương sẽ 


kiêm soát và quân bình tâm Xả? 


T: Phải, đúng thế. Tình thương giữ cho bạn còn dân thân vào 
tình thế; lòng BI làm cho bạn hòa đồng với người khác, sự bình 
thản (tâm Xả) giúp bạn siêu thoát cảm xúc và nhìn sự vật một 


cách khách quan; và trí tuệ giúp bạn nhận ra giải pháp đúng đắn 


cho vấn đề hay tình thế, có lợi cho chính bạn và người khác. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





A: Còn tâm Hi thì sao? Làm sao niềm vui có thể đến trong hành 


động có tính toàn bộ này? 


T: Một hành động sẽ không có niềm vui nếu nó được làm trên 
căn bản bổn phận thuần túy. Niềm vui cũng thiếu nếu bạn giúp 
người vì thương hại. Bốn phận và sự thương hại thì chưa đủ cho 
lòng Bi thật sự. Niềm vui chỉ có mặt khi hành động phát xuất từ 
trí tuệ, tình thương, lòng bi mẫn và sự bình thản. Hành động đó 
đầy niềm vui vì nó không bị câu thúc bởi sự bám níu hay đè 


nặng bởi lo âu và căng thăng. 


Tình thương và niềm vui làm cho lòng Bi được vững bền. 
Người ta không bỏ cuộc đễ dàng cho đến khi đạt được kết quả 
tốt trong nghịch cảnh. Một hành động đầy niềm vui không có 
bám níu vào cảm xúc sẽ làm cho sự dẫn thân được hoàn mãn. 


Đó là hành động phát xuất từ một tâm hồn tự do. 
B: Bà nói tâm hồn tự đo là nghĩa thế nào? 


T: Tâm hồn tự do là một tâm hồn không bị dính níu vào bất cứ 


gì, kê cả một khái niệm về lòng Bì. 


B: Bà nói vậy nghĩa là sao? 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


T: Một tâm hồn tự do là một tâm hồn luôn luôn ở trong giây 
phút hiện tại. Bởi vì không bị dính níu vào đâu, nó có thể nhìn 
toàn bộ tình thế và thích ứng với những điều kiện chủ chốt - do 
đó bạn có thê hành động thích hợp. 


GI1ả sử như người ghiền rượu là bạn của anh. Anh sẽ hành động 
hơi khác với trường hợp y là con trai của anh. Đối với con, anh 
có trách nhiệm đạo đức lớn hơn đối với một người bạn rất 
nhiều. Hơn nữa, sự đối xử của anh sẽ thay đối tùy theo vị thế và 
sự liên hệ của anh đối với người bạn đó, thái độ và sự đáp ứng 
của y, vv...Có nhiều yếu tổ quyết định để anh có thể dẫn thân 
đến mức độ nào. Trái lại nếu anh có một đứa con lâm bịnh, anh 
sẽ không ngần ngại đem đứa nhỏ vào bịnh viện, dù đứa nhỏ có 
hài lòng về quyết định của anh hay không. Mỗi tình huống là 
duy nhất và không có qui tắc cố định nào có thể áp dụng cho 
mọi trường hợp. Chỉ có một tiêu chuẩn mà Đức Phật vạch ra là 


chúng ta nên hành động thế nào để lợi người và lợi mình. 


B: Như vậy không có qui tắc cứng ngắc và mau lẹ nào cho lòng 


bi mân? 


T: Lý do chúng ta có buổi luận đàm nây là vì tôi rất e ngại rằng 


sự tổng quát hóa của tôi có thể bị hiểu lầm là những chỉ dẫn cho 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





định, hay một chỉ dẫn cho hành động, có thể là không đúng cho 
mọi trường hợp. Sự dính níu dẫn đến sự điều-kiện-hóa, và mỗi 
khi bạn gặp một tình thế tương tự thì bạn phản ứng theo nề nếp 
đó, mặc dù là tình thế có thể sai khác. Tâm thức phải hoàn toàn 
không bị dính níu thì lòng Bi mới thật sự đến. Mỗi tình thế là 
duy nhất và không giống với tình thế khác, nên chúng ta phải 
đối phó với nó một cách khác biệt, tùy theo yêu cầu và lợi ích 
của tình thế cá biệt đó. Nếu không có tuệ giác sáng tỏ và nếu 
hành động của bạn đem lại tai hại, thì bạn và người khác phải 


đau khô một cách vô ích. 


(Nguồn: Budsas.org) 





THUỒN 
ŒGJỨA ĐC 
"THƯỜNG 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


VỊ 
wIlữ 
lÏ Thanh công hay thất bại 





Œ. nhiều lúc tôi cảm thấy mình là một thiền sinh rất tệ. 
Có những ngày tôi ngồi thiền nhưng chắng có chút gì là chánh 
niệm (ghi nhận quan sát thân tâm mình). Tôi tự hỏi, không biết 
mình có cô gắng đủ hay không? Tôi có lười biếng quá không? 
May mắn thay, vì được dạy rằng mình cần phải biết rộng lượng 
và tha thứ cho những thất bại của mình trên con đường tu học, 
nên tôi cũng không cảm thấy buồn nản cho lắm. Nhưng cũng có 
thể vì vậy mà tôi thiếu sự tỉnh tấn chăng? Sự thật là nhiều năm 
trước đây, tôi nhận thấy thật ra mình cũng không thể nào kiểm 
soát được những gì xảy ra trong lúc ngồi thiền - tôi chỉ có thể 
có mặt ngồi nơi tọa cụ mà thôi. Trong thời gian đầu, tôi vất vã 
cô gắng đề thực hành theo lời hướng dẫn - theo dõi hơi thở, khi 
nảo tâm ta lo ra, buông bỏ tư tưởng ấy và trở lại với hơi thở của 
mình - nhưng chắng có gì đặc biệt xảy ra hết. Thật ra, tôi cảm 
thấy rất bất an trong những lúc ngồi thiền. Sau đó, tôi cảm thấy 


khá hơn một chút, nhưng cái kinh nghiệm ẫy tự nó vẫn là khó 


chịu. Nhưng cuôi cùng rôi thì tôi cũng vượt qua, và bắt đâu có 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


bình trong sự thực tập của mình, "dụng công nhưng không dụng 


lực." 

Khi nào tôi thể hiện được điều này thì mọi việc đường như 
đều rất trôi chảy, tôi cảm thấy mình có một sự tỉnh thức tự 
nhiên và buông bỏ nhẹ nhàng. Và ngược lại, những khi thất bại, 
tôi cảm thấy mình lạc lõng, bối rối và tràn ngập bởi những tư 
tưởng và cảm giác rằng mình hoàn toàn mất sự tự chủ. Và rồi từ 
đó tôi lại tự hỏi không biết phương cách thực tập này của tôi có 
thích hợp không. 


Gần đây, tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương 
Ưng Bộ Kinh (Samyutta-Nikáya). Trong bài kinh ấy có người 
hỏi đức Phật bằng cách nào để ngài vượt qua được đòng nước 
lũ, ý nói vỀ sự giác ngộ của ngài. Câu trả lời của Phật thật vô 


cùng đơn sơ: 


- "Này Hiền giả, không đứng lại, không vội vã, Ta vượt 


khỏi dòng nước lũ." 


+ "Thưa ngài, làm sao không đứng lại, không vội vã, Ngài 


vượt khỏi đòng nước lũ?" Người ấy hỏi. 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





- "Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta bị chìm xuống. 
Khi Ta vội vã, thời Ta bị cuốn trôi; do vậy, này Hiền giả, không 


đứng lại, không vội vã, Ta vượt khỏi dòng nước lũ." 


Tôi nghĩ câu trả lời của đức Phật diễn tả được điều mà tôi 
đang cô găng đê đạt đên trong sự thực tập của chính mình. Tôi 
cứ tiêp tục có mặt nơi toạ cụ của mình, dù cho chuyện gì xảy ra, 


nhưng không cô sức quá. 


Trong thời gian qua, tôi cũng có thực tập theo chương 
trình Twelve-Step programs, họ có một câu châm ngôn là "chỉ 
từng ngày một." Tôi nghĩ câu ấy có nghĩa là, ta đừng có gắng 
phải giải quyết hết mọi vẫn đề trong cùng một lúc - hay là đạt 
giác ngộ - chỉ cần ta chăm sóc cho những gì cần thiết trong 
ngày hôm nay. Hôm nay ta chỉ cần ngồi trên toạ cụ của mình 
theo thời gian hạn định. Đừng tự trách móc hay phê phán về 
buổi ngồi thiền ấy là thành công hay thất bại. Đó không phải là 
chuyện của mình. Chuyện của mình là có mặt và ngồi ở đó. Nếu 
bạn bỏ sự thực tập vì nó không đạt đúng với "tiêu chuẩn" của 


mình muôn, như đức Phật dạy, bạn sẽ bị chìm xuông. 


Đức Dalai Lama cũng có khuyên chúng ta không nên lúc 








nào cũng cứ xem xét và phê phán sự thực tập của 1nh 
dạy, chúng ta chỉ nên nhìn lại sau một thời gian dài, như †àhăh 


hay mười năm, chừng ẫy ta mới thật sự thấy được sự tiễn trỀ 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


của mình. Tôi nghĩ có lẽ ý ngài cũng khuyên chúng ta đừng nên 
dừng lại. Nhưng dù vậy, trên con đường thực tập, có những lúc 
tôi nhìn chung quanh và thấy hoang vu, không có gì thay đổi 
hay khác biệt. Tôi có tự dối gạt mình hay không? Tôi có thật sự 
có gắng đủ chưa? Có lúc, tôi thực tập với một vị thầy dạy cho 
tôi những phương pháp thực hành gắt gao hơn, nhưng rồi tôi 
vẫn trở về với đường lối nhu hoà của mình. Đó có phải là phản 
ảnh của một tính khí yếu đuối chăng? Có lẽ tôi cần phải nên cố 
găng nhiều hơn để tăng trưởng định lực và chánh niệm của 
mình. Vấn đề là mỗi khi tôi cố gắng gò bó mình, cuối cùng tôi 
lại cảm thấy còn tệ hại hơn trước. Chắc có lẽ tôi chỉ có thể là 


vậy thôi. 


Đứa con gái của tôi khi lên sáu, mỗi lần bị la rầy nó hay 
nói: "Con đâu phải là chủ của đầu óc của mình" Nghe thấm thía 
làm sao. Tôi là một giáo thọ, tôi đi hướng dẫn các khóa tu, vì 
vậy cho nên tôi thuộc vào hạng "Bác sĩ, hãy lo chữa bệnh cho 
mình đi!" Thật ra thì tôi cũng hiểu về những ý nghĩ ngờ vực này 
của tôi lắm chứ. Nhưng vấn đề tôi muốn nêu ra là thế nào là 
Chánh Tinh Tân? Thật ra đó không phải là một vẫn đề của riêng 
tôi. Trong những khóa tu, tôi thường khuyên người khác nên từ 
tốn với chính mình, có niềm tin vào sự thực tập, nhìn mọi việc 


xảy ra trong một không gian rộng lớn, và nhớ răn 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





rôi sẽ qua. Hãy có niêm tin vào đạo pháp, cho dù ta không có 


niềm tin nơi mình. Đó là lời khuyên mà tôi có thê dùng được! 


Là một giáo thọ, tôi không tránh khỏi ghi nhận những hình 
ảnh của các vị giáo thọ khác, và thấy rằng gương mặt họ lúc 
nào cũng tươi sáng và nở nụ cười. Hình như họ có một thông 
điệp là, "Nếu bạn thiền tập như tôi, bạn sẽ có hạnh phúc!" Và 
những lời hướng dẫn thiền tập cũng vậy, có vẽ như rất hoản 
hảo, không có chút gì là bất toàn hết. Đôi khi tôi tự hỏi, ta có 
nên ghi thêm những câu này trong các khoá tu không: "Những 
kinh nghiệm thật sự của bạn trong khóa tu này sẽ tùy thuộc vào 
những nghiệp quả trước đó, karma, của bạn. Các vị thầy và 
trung tâm này không thể bảo đảm về sự giác ngộ của bạn (hoặc 


là bạn có vui thích hay không)." 


Cuộc đời của tôi có biết bao những thăng trầm - buôn vui, 
căng thắng, hân hoan, mệt mỏi. Và tất cả những trạng thái ấy 
đều được phản ảnh trong buổi ngồi thiền hằng ngày của tôi. Đôi 
khi, tôi muốn sự thiền tập của mình hoàn toàn cách biệt hắn với 
chúng, như là một trạng thái nhiệm mẫu nào đó mà tôi có thể 


bước vào và lánh xa hết tất cả. Nhưng thật ra thiền tập không 


phải là một sự trôn tránh thực tại, mà ngược lại, nó là nhận 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


giác và hạnh phúc. Đó mới chính là chân thực tại. Và nếu tôi 
không dừng lại và cũng không vội vã, sự tĩnh lặng và tuệ giác 


này này sẽ tự nhiên hiện lộ - theo thời điêm của nó, chứ không 


phải của tôi. 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Nguyễn Duy Nhiên 
Theo: Buddhasasana 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


vỊ 
wIlư 
II Thiên Vipassana đã giúp tôi 





* 2, , 
cân băng cuộc sông như thê nào 


Ta là người rất hay lo xa, và thường xuyên lập kế 
hoạch, dự định cho tương lai. Thời gian gần đây tôi nghỉ sinh 
con. Con tôi ra đời, cháu không khỏe, thường xuyên ốm đau 
luôn nên tôi chưa tìm được việc làm vì phải liên tục để trông 
con. Gần đây chồng tôi cũng gặp rắc rối trong công việc, những 
kế hoạch cho tương lai của chúng tôi đều đang bị trì hoãn, tôi 


rât choáng váng và lo lăng. 


Khi gặp thiền, tôi bắt đầu học cách sống trong hiện tại 
nhiều hơn, bớt lo xa tính toán hơn, và tôi thấy tôi thích nghi 
nhiều hơn với hoàn cảnh không còn cứng nhắc như xưa nữa. 


Tôi hiểu những gì đang xảy ra là những cơ hội mới cho tôi. 


Càng ngày, tôi càng thấy mình tích cực hơn rất nhiều so 
với trước khi hành thiền. Ví dụ thay cho việc sợ thất nghiệp, tôi 


vẫn đi xin việc, nhưng tôi cảm thấy không còn áp lực căng 


thắng như trước, tôi thoải mái hơn vì coi đây là cơ hộ£đÈợÿt6àn 
A À :Ä ... 
bên chông con nhiêu hơn. —._` V 
—i. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Trước đây, tôi thấy cuộc sống thất nghiệp ở nhà với đứa 
con đau ốm thật sự đáng sợ, nhưng nay tôi nhìn thấy ở đó 
những cơ hội để làm những việc mà nếu phải đi làm hang ngày 
tôi không thê làm được. Tôi ít lập kế hoạch xa xôi hơn, mà tìm 
cách hiểu hơn về hiện tại và chỉ hướng tới những mục tiêu ngắn 
hạn nhưng khả thi, tôi thấy rất nhiều kế hoạch nhỏ được thành 
công, còn những kế hoạch lớn lao, dài lâu tôi vẫn giữ trong lòng 
và cô găng vì điều đó nhưng chúng không còn làm tôi lo lắng, 


áp lực như trước kia nữa. 


Cảm ơn thiên Vipassana, cảm ơn duyên lành đưa tôi tới 


gặp được facebook TGĐT và gặp các Sư. Cảm ơn Sư cô đã 


hướng dẫn tôi học thiền- học cách sống tích cực trong hiện tại. 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 








M;: là Thắng, năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình và có 


một con trai 2 tuổi. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một 
số kinh nghiệm khi mình thực hành thiền Vipassana. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


đối, và mình cũng đã từng áp dụng rất nhiều biện pháp như đọc 
sách tìm hiểu về thói quen, tham gia hội thảo, xin góp ý từ 
những người xung quanh ... nhưng kết quả đạt được cũng không 


khả quan cho lắm. 


Minh tìm hiểu và thực hành thiền Vipassana cũng là muốn 
thay đồi triệt để những thói quen xấu này của mình. Vậy mà sau 
khoảng 01 năm thực hành, những gì mình nhận được còn lớn 
hơn rất nhiều những gì mình mong đợi. Sự căng thắng và những 
cơn giận hàng ngày của mình đã giảm đi rất nhiều, mình biết 
chấp nhận bản thân hơn và sống trong hiện tại nhiều hơn. Trước 
kia, hễ khi nào gặp việc không như ý hoặc những tình huống 
không thuận lợi trong công việc hay các mối quan hệ cá nhân, 
mình rất dễ căng thăng và cáu kinh thì bây giờ mình đã kiểm 
soát được gần như hoàn toản những cảm xúc tiêu cực này, mỗi 
lần nó xuất hiện, mình “bắt sóng” với nó sớm hơn để tự nhắc 
nhở mình quay lại quan sát hơi thở, “quay vào bên trong” để 
quan sát, tìm hiểu những người bạn này. Thường thì sau một 
thời gian ngắn đón tiếp chu đáo mấy anh bạn này thì họ cũng 
tạm biệt mình khá nhanh và mình trở lại trạng thái bình thường, 
bình tĩnh hơn trong việc đưa ra quyết định để xử lý các tình 


huống. 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Hiện tại, mình ngôi thiền hàng ngày vào mỗi buổi sáng. Nó đã 
trở thành một thói quen mỗi khi thức dậy. Trong mỗi thời thiền 
mình cảm thấy mình thực sự sống cho chính bản thân mình hơn 
bất kỳ khoảng thời gian nào trong ngày, không còn bận tâm, lo 
lắng cho tương lai hay suy nghĩ về quá khứ, chỉ đơn giản là thư 


giãn quan sát những gì xảy ra trên thân tâm mình. Tuyệt!!! 


Chia sẻ từ bạn Nguyễn Đức Thắng - Thành viên TGĐT 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I | 


MỊ 
wIlư 
lÏ Tai đang học cách thu thúc 


nhõn thức như thế nào 





ly là người phải lái xe nhiều, khi ra đường tôi rất hay 


thất niệm, không ghi nhận được thân tâm mình. Tâm luôn bị 
hướng ra ngoài, nhất là nhãn thức, đặc biệt với gái xinh hay xe 


đẹp ... tạo cho tôi những cảm thọ dễ chịu, vì vậy tâm bị hút rất 





nhiều vào đối tượng. Những lúc đường đông xe, 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





không tuân thủ luật giao thông thì tôi bị phản ứng, phán xét rất 


nhiêu. 


Thi thoảng tôi cũng có ghi nhận được thân tâm, tôi thấy 
thật căng thắng và mệt mỏi, tôi không muốn điều đó. Tôi bắt 
đầu học cách thay đổi từ cái nhìn. Khi mắt nhìn thấy một hình 
ảnh dễ chịu hoặc khó chịu tôi tự nhắc mình “tập trung vào việc 
lái xe, không nhìn hình ảnh đó nữa, hoặc thu tầm nhìn lại chỉ đủ 
cho việc lái xe, nhìn theo hướng khác ... miễn sao hình ảnh đó 
không đập vào mắt nữa mà vẫn đảm bảo cho việc lái xe là 


được”. 


Khi đó tôi ghi nhận được hai trạng thái tâm, một là thân 
tâm ít bị cảm thọ dễ chịu hay khó chịu chỉ phối, do không có sự 
so sánh đánh giá; nhưng thường thì tâm luôn muốn hướng ra 
phía đối tượng, lúc đó tôi lại tự nhắc nhở mình. Khi đó tôi cảm 
nhận được như đang có sự giằng co nhau giữa hai trạng thái 


muôn nhìn và không được nhìn. 


Lúc đầu sự nhắc nhở đó thật khó khăn, vì theo thói quen 
cũ tâm luôn hướng ra ngoài để đánh giá và phán xét, và những 
thói quen cũ thường chiến thắng. Nhưng dần dân thì SỰ. nhắc 
nhở cũng bắt đầu có tác dụng và nhãn thức cũng thu tắc TH" [QE_ 







hơn, do đó ít các phán xét, đánh giá và các cảm thọ dễ cñp chmh 
khó chịu cũng ít dần đi. Tôi cũng không biết làm như vn à 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 EM 


đúng hay sai nhưng tôi thấy rằng khi ở trạng thái tâm ít phán 
xét thì thân tâm sẽ thoải mái và dễ chịu hơn, sự dễ chịu này 
khác hắn so với sự dễ chịu của thích hay không thích. Sau đó 
tôi có được gặp Ngài Jatila, ngài nói (tôi không nhớ chính xác 
lắm) "Từ khi tôi đi tu, tôi ít nhìn ngang, dọc, trước, sau, vì vậy 
tôi ít phán xét mọi người và mọi thứ xung quanh hơn". Khi đó 


tôi tự thấy hình như mình cũng đang đúng đúng) 


Chia sẻ từ bạn Pannasara Ninh — thành viên IGĐT 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





kệ tỉnh thức 
Lễ tử sanh xưa nay thường sự 
Khổ, biệt ly, muôn thuở đương nhiên 
Khách hông trần trăm nỗi đảo điên 
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy. 
Cuộc trầm luân khởi từ vô thúy 
Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương 
Đã bao đời dâu bể tang thương 
Xương trắng trải phú đây đại địa. 
Dù một kiếp trọn vui không dễ 
Những phù du, hưng phế, đổi thay 
Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày 
Già, đau, chết, hỏi ai tránh khỏi. 
Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi 
Những nhục vinh kết nổi liền nhau 
Khi qua rồi còn lại niềm đau 
Gió đời thối, phàm tâm xao động. 
Kìa yêu thương, buôn vui, huyễn mộng 
Tình thân nhân, bằng hữu, phu thê 
Thương phải xa, ghét phải gần kê 
Ai trọn kiếp không điều ngang trái. 
Kìa sự nghiệp, bạc vàng, của cải 
Đồ mô hôi nước mắt dựng xây 
Vật ở đời, tay lại qua tay 


Buông tất cả khi tàn hơi thở. —» 
` .Ã Ẩ ~ ^ ~ 2 — Z7” ` 
Kìa kiên chấp: hữu, vô, ngã, sở — 
Bao tị hiềm cùng chuyện can qua >¿ ñ 


———— m————E——_—OD 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Lắm đổi dời trong mỗi sát-na 
Hạnh phúc đó, não phiền cũng đó. 
Người trí hiểu căn nguyên thông khổ 
Tìm hướng đi thoát ngõ quấn quanh 
Ngược dòng mê, chánh đạo thực hành 
Chứng thánh quả, đoạn mâm sanh tử. 
Nương Phật Đà chí tôn chí thánh 
Nương Pháp mâu đại hạnh đại duyên 
Nương Tăng Già vô thượng phước điền 
Nguyện uy đức cao dây tiếp độ 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 











HƯỚNG DÂN 
THUOCN 
VƯPĐ;ASSANA 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Mục đích — (iá †rị 


Vipassana - thiền TỨ NIỆM XỨ - cũng gọi là Thiền Quán hay 
Thiền Tuệ - là cách thực hành đề có được hiểu biết sâu sắc về 
bản thân mình. Đây không phải là hiểu biết thoáng qua trên lý 
thuyết hoặc tư duy mà là hiểu biết được xây dựng khi ta nhìn 
sâu vào bên trong các tiễn trình hoạt động của vật chất và tinh 
thần trong con người mình. Sự vật xuất hiện trước mắt ta dưới 
trạng thái vững bên, đáng yêu và có thực chất, nhưng thực tế thì 
chúng không phải như vậy. 


Khi thực hành thiền Minh Sát bạn sẽ chính mình thấy được 
những diễn biến trong tâm và thân bạn và thấy được sự sinh và 


diệt của hiện tượng vật chất và tinh thần. 


Khi bạn ý thức được một cách rõ rảng hơn về sự không bền 
vững, bất toại nguyện và trống rỗng của vạn vật, trí tuệ xuất 
hiện và những bợn nhơ (Tham lam, Sân hận, S¡ mê) trong tâm 
sẽ bị đây lùi, bạn sẽ có đủ khả năng chấp nhận mọi chuyện xảy 
đến cho bạn với một tư thái an nhiên chứ không bị xao động 
xúc cảm và đương đầu với hoàn cảnh một cách lạc quan hơn. 
Thiền Minh Sát (Vipassanà bhàvanà) là loại thiền mà chính 
Đức Phật đã tìm ra, đã thực hành, đã thành công xà:đã ban 


truyền, trước kia chưa từng có, và ngoài Phật Giáo khồ 
>= 








mm Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Mục đích chính và thành quả lớn lao của việc hành thiền là giúp 
bạn loại bỏ tham, sân, s1 - ba nguồn cội của mọi khổ đau và tội 
lỗi. Trước khi đạt được mục tiêu này thiền sinh sẽ có được 
những lợi ích như sẽ có được một tâm hồn bình an và tĩnh lặng 


và có đủ khả năng đê châp nhận những gì xảy ra đên cho mình. 


Hành thiền Chánh Niệm (Thiền quán Vipassana) là thực hành 
việc quan sát khách quan quá trình làm việc của thân, tâm để 
chúng ta có thê hiểu được bản chất thực sự của chúng. Sự hiểu 
biết xuất phát từ những kinh nghiệm thực chứng đó sẽ dẫn đến 
việc xóa bỏ được những hiểu biết sai lầm (vô minh) vốn tồn tại 
trong mỗi chúng ta. Khi vô minh đã bị xoá bỏ, chúng ta sẽ 
không coI các quá trình thân tâm này là một con người, một 
sinh vật, một linh hồn hay một bản ngã, mà thực sự hiểu rằng 
đó chỉ là quá trình tự nhiên thì sẽ không có sự tham ái phát sinh. 
Khi tham ái đã bị phá bỏ, chúng ta giải thoát khỏi mọi khổ đau. 
Đó là con đường mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng trong 


kinh “Tứ niệm xứ". 


Đại Đức Piyadassi 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


Khi theo học thiền, bạn sẽ học ba 


Điều thứ nhất: GIỮ GIỚI - bạn phải tránh hành động hoặc phát 
ngôn phá quấy bình an của kẻ khác nên bạn phải sống đạo đức, 
giữ giới (Bạn sẽ không được sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 
say sưa). Nhờ vậy, tâm bạn sẽ lắng xuống và có thể tiếp tục học 
hỏi. 


Điều thứ hai: LUYỆN TÂM ỎN ĐỊNH - là bạn phải làm chủ 
được cái tâm loạn động này bằng cách luyện nó chú ý vào một 
đối tượng duy nhất (đối tượng chính): Hơi thở hoặc sự phồng 


xẹp ở bụng. 


Điều thứ ba: THANH LỌC TÂM - Hãy hướng tâm an tịnh của 
bạn vào hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm và suy nghĩ. 
Tất cả mọi đối tượng của thân và tâm đều là đề mục để bạn 
hướng đến. Hãy ghi nhận một cách khách quan, đừng để đối 
tượng yêu ghét ảnh hưởng đến tâm mình. Dần dần bạn sẽ thấy 
mọi cảm giác yêu, ghét thực ra chỉ là sự vô thường, khổ và vô 
ngã. Đó là cách hành thiền Minh sát. 

Phương pháp thiền tuệ quán "Vipassana" này là một tiện 
kinh nghiệm bản chất thật bằng cách quán chiếu có hệ+8ể 


trình 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





bình thản trước hiện tượng biến đổi không ngừng của thân tâm. 
Đây là điều tối thượng trong lời dạy của đức Phật, 'chính mình 


thanh tịnh bằng cách tự quán chiếu'. 


5 


(Thiên sư Ajahn Chah) 


TLUhiền là gì 


Thiền là một sự nỗ lực có ý thức để làm thay đổi sự vận hành của 
tâm. Tiếng Phạn Pàli cho chữ Thiền là "Bhavana", nghĩa là "làm 


tăng trưởng" hay "phát triển" các phẩm chất tốt của tâm. 


(Thiên sư U. Tenjanya) 


H:„ thiền là kinh nghiệm về thân và tâm của mình một cách 
trực tiếp, trong từng giây phút, với một sự hiểu biết đúng đắn. 
Thiền chánh niệm không chỉ là quan sát mọi việc với tâm nhận 
biết mà thôi. Bạn không thê thực hành một cách mù quáng, máy 


móc mà không suy nghĩ chút nào. Bạn phải vận dụng cả kiến thức - 


¬>V 
—>/. 
N‹ 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


và sự thông minh của mình đê áp dụng thiên tập vào trong cuộc 


sông. 


vỊ 
wilư 
II Những công cụ chính để có 


chánh niềm 


Những công cụ chính cần phải có để chánh niệm một cách thông 


minh là: 


1. Có thông tin hướng dẫn đúng đắn và có sự hiểu biết rõ 


ràng về pháp hành. 
2. Có sự say mê, hứng thú và động cơ chân chánh 


3. Có tư duy, suy tâm, tìm hiểu đúng đắn, chân chánh 
(chánh tư duy). 


Thông tin hướng dẫn đúng đắn và hiểu biết rõ ràng về pháp 
hành là những điều bạn thu được từ sách vở, kinh điển và từ 
những buổi trình Pháp. Sự say mê, hứng thú và động cơ chân 
chánh được dựa trên sự hiểu biết rõ ràng lý do bạn đến đây 
hành thiền. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình những câu _hẻi phư thế 


này chưa: “Tại sao tôi muốn hành thiên?”, “Tôi mon © gf 
Sa 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





được điều gì?”, “Tôi có hiểu được thiên là gì không?”. Động 
cơ chân chánh và sự say mê, hứng thú sẽ sinh trưởng, lớn 
mạnh lên từ chính câu trả lời của bạn. Thông tin hướng dẫn 
đúng đắn và động cơ thực hành chân chánh sẽ có ảnh hưởng 
rất lớn đến cách tư duy, suy nghĩ của bạn khi bạn hạ thủ công 
phu. Chúng sẽ giúp bạn có được những câu hỏi thông minh và 


đúng lúc. 


Chánh tư duy (tư duy, suy tầm và cách đặt vấn đề đúng đắn) là 
những suy nghĩ giúp cho bạn thực hành một cách đúng đắn. Là 
một người mới tập hành thiền, khi đứng trước một tình huống 
khó khăn trong quá trình thực hành, trước tiên bạn nên nhớ lại 
lời hướng dẫn đối phó với tình huống đó như thế nào, rồi sau 
đó đem ra áp dụng. Nếu bạn không rõ ràng về những gì đang 
diễn ra trong quá trình thực hành của mình, thì hãy tự hỏi 
mình các câu hỏi như vầy: “Thái độ hành thiên của mình ra 
sao?”, “Mình đang phải đối mặt với loại phiên não nào đây?”. 
Tuy nhiên, bạn đừng để mình suy nghĩ quá nhiều, nhất là khi 
mới tập hành thiền; tâm của bạn có thể sẽ phóng đi lung tung 
đây đó. Những câu hỏi hay những suy nghĩ như vậy chỉ nên 


vận dụng đề làm tăng sự hứng thú, say mê cho bạn mà thôi. 


Tuy nhiên, ngay cả khi đã có thông tin hướng dẫn đúng đầm; 
có động cơ chân chánh và tư duy, suy tầm đúng đắn, bạñ. ẫ V 






Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


có thể mắc sai lầm. Nhận rõ sai lầm của mình là một phần 
quan trọng để có thể chánh niệm một cách thông minh. Tất cả 
chúng ta đều có thể phạm sai lầm; đó là điều hết sức tự nhiên. 
Khi bạn phát hiện mình phạm sai lầm, hãy nhận biết và chấp 


nhận nó; cô găng học hỏi từ chính những sai lâm đó. 


Khi chánh niệm của bạn đã miên mật hơn, sự hứng thú, say mê 
của bạn với pháp hành sẽ ngày một lớn mạnh. Chánh niệm 
một cách thông minh sẽ giúp bạn đi sâu vào pháp hành và đạt 
tới những hiểu biết mới. Cuối cùng, nó sẽ giúp bạn thành đạt 
được mục tiêu của thiền chánh niệm: đó là các tầng tuệ minh 


sát. 


Thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi; hãy sử dụng chánh 


niệm của mình một cách thông minh! 


(Trích ” Đừng coi thường phiền não ”) 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


vỊ 
wIlư 
IÏ con đường đưa tới Niê+t bàn 





í Ki hành thiền Minh Sát (Vipassana bhavana) là Con 
đường đưa đến Niết-Bàn, 


a. Đó là con đường đi một chiều, không còn chia thêm ra 


ngã rẽ nào khác. 


b. Đó là con đường cá nhân, chỉ có chính hành giả mới tự 
mình chứng ngộ, kinh nghiệm được, không ai có thể thay 
thế. 


e. Đó là con đường của Đúc Thé Tôn tức là Đức Phật Thích 
Ca, vì chính Ngài đã tìm ra con đường ấy do sự cỗ gắng của 


riêng Ngài. 


d. Đó là con đường Duy Nhất bởi vì chỉ có trong Phật Giáo, 


không có ở tôn giáo nào khác. 


e. Đó là con đường chỉ đưa đến một cứu cánh, Niết Bàn, 


như trong kinh điển Pali có đoạn: 
¬ 


"Cafttarome bhikkhave saHipatfthana bhavia bahuEẰo, V 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


ekantanibbitaya viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya 


sambodhaya nibbanaya samvaffati". 


"Này chư Tỳ khưu! Pháp Tứ Niệm Xứ (Satipatthana) này, khi 
được thực hành đầy đủ, làm cho hành giả nhàm chán tham ái 
đề đến tự do, hoàn toàn siêu thoát, hạnh phục tuyệt hảo, trí tuệ 


tuyệt hảo, đên mức giác ngộ, đên Niêt-Bàn”". 


"Seyyathapi bhikkhave gamgana đipacinaninna pacinapona 
pacinapabbhara evamevakho bhikkhave caffaro safipatthane 
bahulikaronto nibbananinno hofi nibbanapono 


nibbanapabbharo" 


"Này chư Tỳ Khưu! Nước sông Hằng trôi đi, cuộn chảy, và ào 
ạt kéo về hướng Đông. Cùng thế ấy, vị tỳ khưu thực hành Tứ 


Niệm Xứ đi về hướng Niết Bàn giống như vậy". 


(Trích “Thiên Minh Sát: Đường đến Niết Bàn ”) 


5 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





không có một sự thực tuyệt đối. Tuy vậy, theo tôi hiểu, thì 
Vipassanã (thiền Minh Sát) dường như nhắm đến sự hiểu biết 
về sự thực kế như một cái gì đó tuyệt đối. Từ góc độ của thiền 


Minh Sát, xin Ngài cho biết thế nào là sự thực? 


Thiền sự Œoenka: Bạn hoàn toàn chính xác khi nói điều đó. 
Những người khác nhau có những quan điểm khác nhau. Tất 
cả những nhận thức ấy đều là ở mức tri thức (sự hiểu biết do 
vận dụng trí óc) và tri thức thì lại có những giới hạn của nó, 


làm cho người này khác với người kia. 


Tuy nhiên có những quy luật cơ bản của tự nhiên: chăng hạn, 
lửa đốt cháy. Điều này có liên can gì đến tri thức không? Nó 
chỉ đơn giản là sự thực. NÑ ếu bạn bỏ tay vào lửa, nó sẽ đốt cháy 
(tay bạn). Đây là quy luật của tự nhiên, quy luật ấy có thể 
được kinh nghiệm bởi tất cả mọi người. Và không phải là trò 


chơi tri thức của một người nào cả, nó là sự thực. 


Thiền Minh Sát làm việc với sự thực hiện hành mà mọi người 

ai cũng có thê trải nghiệm này. Minh Sát không phải là một trò 

chơi tri thức, cũng không phải là một trò chơi của cảm xúc hay 

lòng kính ngưỡng. Bất kỳ ai bỏ tay vào lửa đều bị đốt cháy. 
+ K ^ ^ .ÃA ^ na Ã ¡ch ..ự ® ¡nh . 

Lửa sẽ không phân biệt tôn giáo, quôc tịch, giới tín TỒN ( 


¬— 
TÁM 


Những phiền não của tâm hoạt động theo cùng một cách: 





—————— m——————D——m——m 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


bạn phát ra giận dữ, sân hận, ác ý, thù nghịch - nói chung 
những bất tịnh trong tâm - nó sẽ làm cho bạn đau khổ, nó sẽ 
làm cho mọi người đau khổ. Tương tự, nếu tâm không còn 
những phiền não này bạn sẽ để ý thấy rằng tâm trở nên sung 
mãn với từ ái, bi mẫn và thiện chí, tự nhiên bạn cảm thấy rất 
bình yên, rất hài hoà. Kết quả là như nhau đối với tất cả mọi 
người dù thuộc quốc tịch nào hay tôn giáo nào. Quy luật tự 
nhiên không phân biệt đối xử, không biệt đãi ai cả. Đây là sự 
thực, sự thực vĩnh hằng - đối với mọi người, mọi thời, quá 


khứ, hiện tại và vị laI. 


Vipassanã vượt ra ngoài mọi tôn giáo, vượt ra ngoài mọi giáo 
điều hoặc sự thờ cúng. Vipassanã là một khoa học thuần tuý 
về tâm và vật chất (danh-sắc), về cách chúng tương tác, về 
cách chúng tiếp tục ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau như 
thế nào. Thực tại này không phải để chấp nhận ở mức tri thức, 
không phải để chấp nhận ở mức lòng tin, nó phải được kinh 


nghiệm bởi môi cá nhân. 


Minh Sát là như thế, chỉ tuân theo quy luật của tự nhiên. Và 


nhờ thực hành, thực hành liên tục, kinh nghiệm, kinh nghiệm 


liên tục, bạn bắt đâu thay đôi được mô thức cư xử của tâm. 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





thế nào. Nhờ thực hành Vipassanã bạn đi vào phần sâu thăm 
của tâm. Ở đây khổ đau thực sự bắt đầu do những bất tịnh 
trong tâm, cũng ở đây hạnh phúc thực sự được trải nghiệm do 
sự văng mặt của chúng, và một khi bạn đã kinh nghiệm được 
những điều này cho chính mình, một thay đổi sẽ tự động xảy 
ra trong tâm bạn. Bạn sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Mọi 


người sẽ sông cuộc sông tôt đẹp hơn. 


5 


\WW7TĐ;ASS:A^NzA — Một nghệ thuật 


, 
SÔNG 
Hỏi: Ngài có muôn nhân mạnh điêu gì vê Vipassanã không? 


Thiền sự Œoenka: Vipassanã không là gì cả ngoại trừ một 
nghệ thuật sống. Không nên lẫn lộn nó với bất kỳ một tôn 
giáo, giáo điều, triết lý, hay đức tin nào. Tất cả đều phải bỏ 
qua một bên. Vipassanã (Minh Sát) là một quy tắc ứng xử, một 
con đường thanh tịnh nhằm sống một cuộc sống thiện, lành 
mạnh. Thiền Minh Sát lợi ích cho chính bản thân chúng-ta và 
cho mọi người. Nếu Vipassanã được hiểu theo cách đụ AE 


V 
k 


là cách đúng đắn để hiểu Vipassanã - nó sẽ rất hữu ích. 


\ 
ờ 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Nhưng nếu nó được nhìn với cặp kính màu: "Xem này, một 
tôn giáo khác đã đến, đây là Phật giáo, hay tôn giáo này, tôn 
giáo khác", lúc đó bạn sẽ thiệt thòi. Vipassanã không mất mát 
điều gì cả, nhưng những người mang những cặp kính màu như 
vậy sẽ thiệt thòi. Cần phải xem thiền Minh Sát là một khoa 
học, một khoa học thuần tuý về tâm và vật chất khởi đầu ở 
mức rất thô và rõ rệt bên ngoải, nhưng càng lúc càng đưa 
chúng ta vào những mức sâu xa và vi tế hơn, thậm chí đến 
mức tâm và vật chất được xem như thanh tịnh. Đó là điều quan 
trọng và đó là bức thông điệp cho mọi người. Đó là lý do vì 
sao thiền Minh Sát không giới hạn cho bất kỳ một cộng đồng 
nào, một tôn giáo đặc biệt nào, hay một xứ sở đặc biệt nào. Nó 


dành cho tất cả. 


Đ: đạt được đạo quả của Đức Phật, cần phải có đường lối 
đi và phương pháp thực hành. Đường lối đi là Bát Chánh Đạo, 
phương pháp thực hành là Tứ Niệm Xứ. 


Bốn bậc thánh được đắc đạo quả do nhờ thực hành Minh Sát 


Tuệ (Vipassana). Nếu không có Tuệ Minh Sát sẽ nø bao 





giờ đặc được đạo quả. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Nếu quý vị có đọc sách hay nghe thuyết pháp thì quý vị 
thường thấy hay nghe danh từ Araham hay A-La-Hán. A-La- 
Hán có nghĩa là gì? A-La-Hán là bậc đã giác ngộ giáo lý của 
Đức Phật, A-La-Hán cũng có nghĩa là đã diệt trừ điều ác hay 
kẻ thù. Kẻ thù đây là phiền não hay Tham Sân Si chồng chất 
trong lòng của mọi chúng sanh. Muốn biết rõ ý nghĩa của từ 
A-La-Hán, chúng ta cần biết sơ qua bốn bậc được đắc đạo quả 
trong giáo lý của Đức Phật. Những bậc này là Sơ quả, Nhị 
quả, Tam quả và Tứ quả, hay Tu-Đà-Hườn, Tư-Đà-Hàm, A- 
Na-Hàm và A-La-Hán. Họ cũng được gọi là Ariya, nghĩa là 
thánh nhân. Gọi là thánh nhân vì các Ngài đã thấy rõ giáo lý 
của Đức Phật và tâm không còn thối chuyên trên con đường 
giải thoát. Họ đã chứng nghiệm được Tam tướng của vạn vật 
gọi là Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã, hay Tứ Diệu Đế. Đức 


Phật gọi bốn bậc đắc đạo quả trên là đệ tử của Ngài. 


(Trích ” Mười Ngày Thiên Tập ”) 


5 


CŒ‹ một cái ao to với đây nước trong và nhiêu hoa s 


N 







2 z é z >> 
đó. Đôi tay của bạn thì bân. Bạn biệt răng nêu rửa tay trống ä 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


thì tay sẽ sạch. Nhưng mặc dù biết thế bạn vẫn không đi đến 
cái ao và rửa tay, nên tay bạn vẫn bân. Thế là bạn đi qua cái ao 
và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vậy nếu tay bạn vẫn bân 
thì ai là người có lỗi, cái ao hay là bạn?". Rõ ràng đó là lỗi của 


bạn. 


Đức Phật dạy chúng ta con đường đề thực hành thiền (chánh 
niệm - tỉnh thức). Cho dù chúng ta đã biết cách nhưng chúng 
ta không thực hành thì chúng ta sẽ không thoát khỏi đau khổ. 
Nếu chúng ta không thoát khỏi đau khổ, ai là người có lỗi? Rõ 
ràng chúng ta là người đáng trách. Nếu bạn thực hành thiền 
Minh sát với nỗ lực tích cực, bạn sẽ thanh tịnh mình thoát khỏi 
nhiễm ô và thoát khỏi khổ đau. Đức Phật đã bắt đầu bài Maha 
SatIipatthana (Đại Kinh Niệm Xứ) với bảy lợi ích dưới đây của 
thiền Minh Sát. Bạn chắc chắn sẽ đạt được bảy lợi ích này nếu 


bạn nỗ lực tích cực trong thực hành. 


1) Thanh tịnh tâm ý, thoát khỏi mọi ô nhiễm 
2) Vượt qua được buôn phiên và lo lắng 

3) Vượt qua được sự đau buôn than tiếc 

4) Chấm dút khổ về thân 

5) Chấm dút khổ về tâm 


6) Giác ngộ . 
7) Đạt đến Niết bàn — 
se 











PH:ẬU &GÁO 
NGUIVỂN 
"LHÚVV;À C;ÁC 
TELWƯ UƯỜNG 
C+1ỞNH+ 


—» 


>Ý 
x‹ 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Vài đặc điểm của Phật giáo nguyên 


thủy 


Dưới đây là những ghi chép thực tế qua những năm tháng tu 
học tại Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Những ghi chép 
này còn thiếu nhiều điều tuy nhiên những gì được viết ra là 


những gì rất thực. 


Có thể bạn cho rằng việc đầu trần, chân đất khất thực hay chỉ 
ăn 2 bữa ở thế kỷ 21 này là quan điểm cổ hủ, lậc hậu kém phát 
triển, nhưng chúng tôi cho rằng đó là hạnh của người xuất gia, 
từ bỏ gia đình, tài sản, danh lợi để tìm đến cuộc sống ít dính 


mặc và hài lòng biệt đủ. 


Bạn cũng có thể cho rằng cuộc sống tu hành trong rừng và 
tránh tiếp xúc là cuộc sống bi quan, không trải rộng tình 
thương cứu đời, nhưng chúng tôi cho rằng tình thương thực sự 
phải xuất phát từ hiểu biết, sau thời gian trong rừng để giảm 
bớt Tham, Sân, Si, vị tu sỹ mới có đủ năng lực để bước vào 


đời mà không bị đời làm uễ nhiễm. 


Xin mượn lời 1 vị Thiền sư đã nói “Tu tập Thiền không phải 
để thành 1 pho tượng vô tri trong rừng vắng mà đề»xây dựng 


tâm thức văng bóng cái Tôi, đạt được đỉnh cao của đinh O 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





và lợi ích” 
1.Và giáo lý 


- Nhận Đức Phật Thích Ca là bậc đạo sư, Ngài là vị Phật duy 
nhất trong kiếp hiện tại này, không có thế lực nào (cùng tên 
gọi là Phật) để ban ơn, cứu khổ cho bạn ngoài sự nỗ lực của 


chính bạn. 


- Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, Lý Duyên Khởi là giáo lý cơ 


bản nhất. 


- Thực hành con đường Giới, Định, Tuệ để thực chứng 3 đặc 
tính của đời sống: Khổ, Vô thường, Vô ngã. 


- Coi Đức Phật như “là người chỉ đường”, là vị Thầy hướng 
dẫn và là tấm gương, là động lực thúc đây lòng tự tin trong 
mỗi người thực hành theo Phật. Phật là con người như mỗi 


chúng ta và đã trở nên bậc Thánh, sao chúng ta lại không thể? 


- Ngay với thân này và tư tưởng này chúng ta đạt đến hiểu 


biết, giải thoát, không phải đi tìm kiếm điều kiện, hoàn cảnh 


khác tại các cõI/cảnh giới nào khác. ` 
2 ` —` = 
- PGNT chủ trương tu tập đê thành tựu 4 tâng thánh ĐA và V 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Quả, với Quả vị lớn nhật là ÀA la Hán, chỉ sau Đức Phật, trong 
khi đó Bô Tát được xem như một con người ở giữa chúng ta, 
và Ngài hiên tặng trọn vẹn đời mình cho sự giác ngộ, sẽ trở 


thành vị Phật vì lợi ích của thế gian, vì hạnh phúc cho đời. 
- Không chấp nhận tư tưởng về thượng để tạo ra thế gian này. 


- Người Phật tử theo PGNT thực hành Bồ thí, Giữ giới, Hành 
thiền định và thiền quán (hay còn gọi là thiền Tuệ) gọi chung 
là Pháp Hành và học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý (dựa 
trên kinh điển tiếng Pali được bảo quản từ Thế kỷ thứ ba trước 
công nguyên) gọi là Pháp Học. Người Phật tử được khuyến 
khích tìm hiểu kinh điển, không giới hạn trong I vài bộ kinh 


mà mở rộng ra toàn bộ Tam tạng kinh 


Đặc biệt Phật tử trong truyền thống PƠNT không bị tội khi 
nghiên cứu Giới luật xuất gia, mà còn được khuyến khích để 
họ hoan hỷ đũng mãnh phát tâm xuất gia hoặc hộ trì người 


xuất gia giữ giới cho được trong sạch. 


- Trong các buổi lễ, để tri ân và noi gương Tam bảo, người 
Phật tử theo truyền thống PGNT có thể niệm Ân đức Tam bảo, 


ví dụ niệm “Bút thô” đều đặn, liên tục giúp định tâm, hỗ trợ 
việc hành thiền, và Bút Thô KH An) nghĩa là j=.. 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





giác ngộ của Đức Phật. Việc niệm đó có ý nghĩa hoàn toàn 
khác so với niệm tên riêng của một vị Phật đê xin tiêp dân như 


trong các truyền thống Phật giáo khác. 
2. Tu sỹ - Phước điền thê gian 


Phật tử trong truyền thống Phật giáo Nam Tông tôn trọng, gìn 
giữ và tụng đọc kinh bằng tiếng Pãli Nguyên Thủy và có thể 
tiếp theo là lời dịch bằng ngôn ngữ địa phương 


Khất thực: Chư Tăng PGNT hàng sáng mỗi ngày mang bát đi 
khất thực gieo duyên cho mọi người từ giàu đến nghèo. Nhà 
sư trong Phật Giáo Nguyên Thủy không được yêu cầu cho 
thức ăn chay hay mặn, ai muốn bố thí món gì tùy ý. Ngày 
nay ở Việt Nam do có nhiều sư giả khất thực nên nhà nước 
không cho phép được khất thực bên ngoài chùa nữa, nhưng 
nếu bạn vào các chùa, thiền viện lớn vẫn thấy hình ảnh chư 


tăng, mi “đi bát” hoặc “ngôi bát”. 


Ăn trước Ngọ: Đức Phật dạy dùng Trai Tăng, nghĩa là ăn 
trước 12h trưa. Chư Tăng Ni PGNT dùng l1 hoặc 2 bữa/ ngày, 


và sau 12h trưa không dùng nữa cho đến sáng ngày hôm sau 


Y áo: Y áo của các Sư PGNT màu vàng hoặc màu vữmà ỹ 
7 
cụt, vẫn duy trì giống hệt từ thời Đức Phật, may theo kiếu ấu V 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


đúng với ý nghĩa là phước điền cho nhân loại. Bình bát cũng 
có thể lệ tạo thành, chớ không phải tự ý riêng muốn dùng bình 


bát lớn, nhỏ hoặc bằng chất gì cũng được 


Rừng thiền: Khái niệm Rừng Thiển có thể xa lạ với phần 
đông các bạn Phật tử Việt Nam, nhưng tại Miến Điện, Thái 
Lan và ngay tại Châu Âu vẫn có nhiều những nhà sư PGNT tu 
ở trong rừng, họ ở những lều tre, gỗ đơn giản, cách xa khu dân 
cư, hàng ngày đi bộ cả 2,3 km thiền hành xuống thôn xóm 
khất thực. 


Trong chùa/thiền viện chỉ có tượng Đức Thích Ca Mâu Nị, 
không thờ nhiều Thần tượng, bàn thờ thường đơn giản, nghi lễ 


không dùng chuông, mõ, khánh..vv. 


Đảnh lễ: Khi tới chùa hoặc gặp các vị sư, Phật tử PGNT hay 
quỳ xuống đảnh lễ 3 lạy thay cho việc chắp tay xá như các 
truyền thống PG khác. 


Giao tiếp tu sỹ - cư sỹ: Trong quan hệ với người khác phái, tu 
sỹ PGNT rất dè dặt, các Sư rất cân thận giữ giới không 
ngồi/đứng chỗ kín với người khác phái. Khi tiếp xúc không 
nên chạm trực tiếp hay gián tiếp đến các vị sư (kế cả chạm vào 
y áo cũng không nên), khi đưa vật gì cho các sư mà) đó 
nhỏ như chiêệc USB hay cái kim...bạn nên đặt chúng lodb 







quá 





mm Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





vở hay cái quạt, hoặc vị sư đó sẽ dùng I cái khăn đưa ra đê 


bạn đặt vào. 


Các sư PGNT nhận đồ cúng dường tận tay, bạn nên đặt món 


đồ đó vào tận tay người nhận. 
3. Phật tứ - Tiộ trì chánh pháp 


Cân băng giữa nam và nữ, giữa trẻ và già khi tới các thiên 
viện/chùa của PGNT. 


Ngay từ những năm 1960, đã có những trung tâm thiền dành 
riêng cho người nước ngoài nói tiếng Anh tại Thái Lan, hiện 
nay số chư Tăng Ni và thiền sinh cư sỹ châu Âu, Mỹ đang 
tăng lên nhanh chóng. Các trường thiền theo phương pháp 
thiền Goenka có mặt tại 30 quốc gia với hàng ngàn thiền sinh 
mỗi ngày, có các trung tâm thiền PGNT danh tiếng thu hút 


hàng trăm thiền sinh mỗi khóa tại Mỹ và châu Âu. 


Ngày lễ, Tết là dịp để các Phật tử theo PGNT tại Miễn Điện, 
Thái Lan, Việt Nam, Châu Âu...vv tới các chùa, thiền viện để 
hành thiền, nghe Pháp. Họ thường xuyên tham dự các khóa 
thiền dài ngày, ăn ở tại thiền viện và giữ giới miên mật 

. >>" 
Trách vụ chính của Phật tử PGNT không phải chỉ là vàø ehùà V- 


k 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


làm công quả hay bố thí tạo phước, họ còn là những thành 
viên rất năng nổ trong việc giữ giới, học và hành Pháp. Các 
Phật tử của PGNT thông thường rất tinh thông kinh điển và 
giáo lý, thường xuyên hành thiền và áp dụng Phật Pháp vào 


cuộc sông. 


Bạn có thể thấy rất nhiều những tu sỹ Phật giáo Bắc Tông 
(Phật giáo phát triển) tới các chùa, thiền viện của PGNT để tu 


thiên, học Pháp rôi ở lại sinh sông lâu dài. 


Trong 1 khóa thiền thuộc PGNT, bạn sẽ trải qua mỗi ngày 
hành thiền từ 6-12 giờ ngồi thiền và 4-6 giờ thiền hành (tùy 
đặc điểm của mỗi phương pháp thiền) đó là nêu bạn muốn làm 
thiền sinh, còn muốn làm công quả tạo phước, bạn phải đăng 
ký trước và đảm nhiệm việc nấu ăn, quét đọn... giúp cho thiền 
sinh có đủ thời gian để tập trung hoàn toàn vào việc thực hành 


thiền và nghe giảng Pháp. Nói chung, dù là thiền sinh hay làm 


công quả, bạn có dịp dôc hêt sức cho việc làm điêu thiện. 


S2 


Sự hình thành của Đại thừo 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Ở Việt Nam khi nhắc đến Phật giáo, phần lớn đều hiểu rằng 
chỉ có 1 truyền thống Phật giáo duy nhất thờ Phật Thích Ca và 
nhiều vị Phật khác, họ cho rằng những gì đang được giảng dạy 
tại các chùa, thiền viện khắp nơi trên toàn quốc là giống nhau 


và cùng 1 nguồn gốc. Sự thật không phải như vậy. 


Chúng tôi mời các bạn làm quen với 2 truyền thông Phật giáo: 
Phật giáo Nguyên Thủy (hay gọi là Phật giáo Nam Tông) và 
Phật giáo Phát Triển (hay gọi là Phật giáo Bắc Tông). Gọi là 
Nam hay Bắc là để chỉ hướng truyền đạo của Phật Pháp. Tuy 
cả 2 bộ phái đều gọi chung là Phật giáo nhưng có nhiều điểm 


giông và khác nhau. 


Đạo Phật Nguyên Thủy duy trì lỗi sống, phương pháp thực 
hành và tư duy lý luận dựa trên bộ kinh điển được bảo tồn 
nguyên bản từ thế kỷ thứ 3 TCN, được công nhận là bộ kinh 
điển chính xác nhất với lời Đức Phật dạy. Các kinh Đại Thừa 
(Đạo Phật Phát Triển) được trước tác và xuất hiện vào khoảng 
400-500 năm sau khi Đức Phật tịch diệt. Đây là các tư tưởng 


cải cách để đại chúng hóa đạo Phật. 


Khi phong trào phát triển đường lối Phật Giáo mới nà ra đời, 
họ đã gọi Phật giáo Nguyên Thủy là Tiểu Thừa (Cỗ ø nhề)xy, 
tự nhận mình là Đại Thừa (Cỗ xe lớn). 5` 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


Phong trào phát triển một đường lối Phật Giáo mới, về sau nầy 


được gọi là Mahayana (Đại Thừa) có ba đặc tính tổng quát. 


- Thứ nhất là sự đồng tình hết lòng với quan niệm về Bồ Tát 
Đạo vốn đã được một vài tông phái Nguyên Thủy khởi xướng 


từ trước. 


- Thứ hai, họ đưa ra một vũ trụ quan mới, dựa vào các pháp 
quán kiên vê Đức Phật mà dưới cái nhìn mới, đã trở thành một 


vị siêu nhân, siêu thê. 
- Thứ ba, họ có những nhãn quan triệt lý mới. 


Từ ba đặc tính nầy, phát sinh một định hướng mới về giáo 
pháp của Đạo Phật và tạo ra hằng loạt các diễn giải mới lạ, và 
dân dần tạo nắn thành một phong trào gọi là Đại Thừa với tính 


chất riêng biệt. 


Những người truyền thống lúc đó không chấp nhận các văn 
liệu mới nầy là "lời dạy của Đức Phật" (Phật ngôn - 
Buddhavaccana) như các kinh Nguyên Thủy. Thật ra, kinh 
điển Nguyên Thủy cũng bao gồm bài giảng của các vị đại đệ 
tử nhưng được họ chấp nhận là vì Đức Phật đã từng khen ngợi 


các vị đại đệ tử đó và Ngài đồng ý với các bài giảng. đó, Ngay 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





được thêm vào nêu chúng có cùng văn phong và nội dung với 


tạng kinh luật. 


Kinh điển mới của Mahayana hoàn toàn khác hắn về văn 
phong và âm điệu. Nhưng chúng được nhiều người theo phong 


trào mới chấp nhận là "Phật ngôn" vì nhiều lý do: 


- Thứ nhất, họ tin rằng Đức Phật vẫn hiện hữu, cảm nhận được 
qua các trạng thái nhập thiền và mộng tưởng, và đã giảng các 
bộ kinh đó. 


- Thứ hai, chúng được xem như sản phẩm từ các tuệ giác bát 


nhã có cùng một căn bản như các bài pháp của Đức Phật. 


- Thứ ba, về sau này, nhiều người Đại Thừa lại tin rằng các 
kinh điển đó là lời giảng của Đức Phật nhưng đã được dấu đi 
tại quốc độ của các loài thần rắn (Naga, Long vương), cho đến 
khi nào loài người có thể nhận thức được tầm mức quan trọng 
của kinh thì mới thỉnh được chúng qua năng lực trong lúc 


tham thiền. 


Các quan niệm mới về giá trị của kinh điển đã khuyến khích 

phong trào Đại Thừa có thêm nhiều tự do phóng khoáng, nhiều 

sự "mặc khải", để tạo ra hăng loạt các kinh điển mới ởzÄh 

cho đến khoảng năm 650 CN. Các bộ kinh này thường 4 đượ `V 
t)È 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


trước tác bởi các vị tu sĩ ân danh, thông thường có một nhóm 
tác giả viết ra một văn bản mới với nhiều chỉ tiết, càng ngày 
càng phát triển rộng thành các tác phẩm lớn, có khi lên đến vài 
trăm trang giấy. Trong khi đó, các kinh điển Nguyên Thủy 


thường ngắn gọn hơn, mỗi bài kinh chỉ có vài ba trang. 


Những vị cứu rỗi nầy (chư Phật và chư Bồ Tát) với nhiều danh 
hiệu và nguồn sốc mới lạ, trở thành đối tượng cho việc tôn 
thờ, sùng bái và cầu nguyện, và từ đó gia tăng tính hấp dẫn, 
thu hút quần chúng, giúp thành công cho việc truyền bá phong 
trào Đại Thừa. 


Đầu tiên, phong trào mới này được gọi là Bồ Tát Thừa 
(Bodhisatva-yana). Dần dần, khi bị nhiều chỉ trích và phê bình 
của những người không tán đồng các tư tưởng mới, phong trào 
nây phản ứng lại bằng cách gia tăng ca ngợi tầm mức quan 
trọng của hạnh Bồ Tát và đưa ra một danh xưng mới: 
Mahayana (Đại Thừa). Các "thừa" khác giờ đây bị khinh chê 
là thấp kém, và bị gán cho một tên gọi khác là Hinayana (Tiểu 
Thừa). Lý do biện minh cho cái "lớn" của Đại Thừa ở trong 3 
lãnh vực: ý nguyện từ bi muốn cứu vớt muôn loài, tuệ giác 
thâm sâu mà họ cô võ, và mục tiêu nhằm đến quả vị tối thượng 
của Phật. 

T 


— 


Trong giai đoạn đầu khi mới thành hình, phong trào Độ 






Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





khuyến khích các cư sĩ đi theo Bồ Tát Đạo, thoát khỏi ràng 
buộc gia đình và lập ý nguyện xuất gia, trở thành tu sĩ, hành trì 
để đạt đến một trình độ tâm linh cao thượng. Từ quan niệm 
Nguyên Thủy Bồ Tát là người sắp thành Phật và thường dùng 
để chỉ các tiền thân của Phật Thích Ca, quan niệm về Bồ Tát 
trong Đại Thừa được triển khai với ý nghĩa mới, trở thành một 
người cao thượng, giàu lòng hy sinh và từ bi để cứu nhân độ 
thế, làm việc từ thiện, chia xẻ công đức, đáp ứng các lời cầu 
nguyện, khuyến khích lễ lạc, phúng tụng, xây tháp v.v. Quan 
niệm nầy càng ngày càng trở nên phổ thông, nhất là khi Đại 
Thừa được truyền sang Trung Hoa và một số kinh điển đã 


được trước tác thêm tại đó. 


5 


2a nơi nương nhờ (am quy) 


Hèa thượng Nyanaponika 


Về nơi thứ nhất, nương nhờ trong Phật Bảo (Phật nghĩa là sự 
Giác ngộ), chính Đức Phật nói: 


Như ta, họ sẽ là những người chỉnh phụ ầ 
Người đã đạt tới sự chấm dứt mọi phiên não. S, 


-- MN 26 (Ariyapariyesana sa M 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 


Như thế nơi nương nhờ thứ nhất không phải là Ân sĩ Gotama, 
mà là nương vào phẩm chất tâm giác ngộ, vượt thế gian, vốn 


có săn trong môi con người chúng ta. 


Về nơi nương nhờ thứ hai, trong Pháp, Đức Phật nói ngắn 
gọn trước khi nhập diệt: 


Hãy là hải đảo cho chính các con, hãy là nơi nương nhờ cho 
chính các con! Đừng lấy nơi nương nhờ nào khác! Hãy để 
Pháp là hải đảo của các con, hãy để Pháp là nơi nương nhờ 


của các con! Đừng lấy nơi nương nhờ nào khác! 
-- DN l6 (Mahaparinibbana Suf14) 


Pháp Bảo không chỉ là Con Đường, là những lời dạy quý báu 
của Ngài, còn là những hiểu biết của mỗi người đạt được trên 


con đường đến giải thoát. 


Nơi nương nhờ thứ ba: Tăng Bảo là những vị đã có niềm tin 
nơi Đức Phật, lắng nghe và thông hiểu lời dạy, nỗ lực hành 


trình theo Con Đường và chứng đắc các Đạo Quả cao thượng. 


Nơi nương nhờ tồn tại, nhưng chúng ta phải đi với nó bằng 





chính nỗ lực của chúng ta. Nó sẽ không đến với chúng ta bằng 


chính nó, trong lúc chúng ta ở yên. Đức Phật, như 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





tuyên bó, chỉ là vị thầy, "chỉ đường." Do đó, việc nương nhờ 
có ý nghĩa là đức tin trong Phật giáo (saddhã), quyết định 
hành động có ý thức, quyết tâm hướng đến mục đích giải 
thoát. Bằng cách nầy khái niệm đức tin như chỉ thụ động chờ 
đợi đề được "ân sủng cứu rỗi" bị bác bỏ. 

Mỗi người phải tìm ra nơi nương nhờ nầy trong chính mình 
bằng những nỗ lực của chính người đó. Nơi nương nhờ trở 


thành và phát triển bằng tiến trình đi đến nó. 


Bằng nỗ lực, tỉnh cần và tự thu thúc 
Hãy để người trí làm hải đảo cho chính mình 
Không có trận lụt nào có thể chôn vùi. 
-- Dhp. v.25 


Là Phật tử, chúng ta tìm về nơi nương tựa cao quý nhất trên 


thế gian là Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. 


Buddham saranam gacchãmi 
Dhamummam saranam gacchãmi 


Sangham saranarm gacchữm 


Dutiyamjpi.... 
Tatfiypamjpi... 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 
Có nghĩa là: 


Con xin về nương tựa nơi Đức Phật 
Con xin về nương tựa nơi Giáo Pháp 


Con xin về nương tựa nơi Tăng Đoàn 


Lần thứ hai... 
Lân thứ ba... 


Chánh pháp nh chiếc bè 


Đức Phật đã dùng chữ chiếc bè, vì ngày xưa chiếc bè thường 
được xử dụng để vượt sang sông và cách giải thích Chánh 
Pháp như thế rất dễ hiểu. Nhưng lời ví dụ nầy mang một ý 
nghĩa thật quan trọng. Ta chẳng nên quá quyến luyến vào 
Chánh Pháp đến nổi quên cả chính mình, quá hảnh diện mình 
là "ông thầy", một nhà học giả, hay một bực trí thức học rộng. 
Nếu ta quên mất rằng Chánh Pháp chỉ như chiếc bè, các nguy 
cơ ấy sẽ lại nổi lên. Chánh Pháp là một chiếc bè, một phương 
tiện chuyên chở, để đưa ta sang đến bờ bên kia. Đã đến bờ bên 


kia và bước chơn lên đất liền, ta chẳng điên khùng gì mà mang 


vác chiếc bè đi theo ta nữa. —>>+v 
—* 
—> 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Ví dụ đó dạy ta phải biết nhận chân ra và xử dụng chánh Pháp 
như một phương tiện để đạt đến mục đích, chớ chăng đề chụp 
bắt và bám níu vào, cho đến mức quên cả chính mình đi. Nếu 
ta chắng nhận chân ra nhiệm vụ thật sự của chiếc bè, chúng ta 
có thê giữ nó lại bên mình để phô trương hoặc để tranh cãi với 
kẻ khác. Đôi khi nó lại còn được đem dùng đề đua thuyền, thật 
là hao phí và vô dụng. Nó phải được xử dụng đúng theo chủ 
đích, để bơi sang sông, để vượt dòng nước. Kiến thức về 
Chánh pháp cần phải được xử dụng để vượt qua biển khổ. Nó 
chăng nên được cằm giữ lại vì mục đích có hại, như để chiến 
đấu nhau bằng miệng lưỡi sắc bén như gươm, hoặc để tranh 
luận, hay được dùng như một tế vật để tôn thờ, lễ bái. Sau 
cùng, xin đừng chụp nắm và bám níu vào nó, để đến ni khi đã 


sang bờ bên kia, bước chơn lên đât liên rôi mà vân còn muôn 


mang kè kè chiếc bè theo mình. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


Kinh XaÌawaa — đản Tuyên ngôn về 
lòng Tin 

Đức Phật dạy: 

+ “Này quý vị Kalama, 

Chớ vội tin truyền thuyết. 

Chớ vội tin truyền thống. 

Chớ vội tin điều nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. 
Chớ vội tin kinh điển hay sách vở. 

Chớ vội tin lý luận siêu hình. 

Chớ vội tin điều phù hợp với lập trường của mình. 

Chớ vội tin dữ kiện hời hợt. 


Chớ vội tin điều phù hợp với định kiến của mình. 


Chớ vội tin điêu được sức mạnh và quyên uy ủng hộ. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Nhưng này các Ông, khi nảo tự mình chứng nghiệm và biết rõ 
như sau: Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; 
Các pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này nếu 
được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc. 
Thời này các ông, hãy có gắng thực hành để tự đạt đến và an 


trú trong hạnh phúc! 


Khi nào tự mình chứng nghiệm và biết rõ như sau: khi không 
tham, không sân, không si khởi lên trong nội tâm người nào, 
thì sự khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho 
người ấy? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


+ Khi có người không bị tham sân si chinh phục, không giết 
các sinh vật, không lấy của không cho, không nói láo, khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc 


an lạc lâu dài cho người ấy hay không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
+ Các Ông nghĩ thế nào, các pháp này là thiện hay bất thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. MS 






—Z 
TNN 
+ Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? >(' k 


————— m—————————_——_ 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 


- Không đáng chê, bạch Thế Tôn. 
+ BỊ người có trí quở trách hay được người có trí tán thán? 
- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


+ Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc 


an lạc không, hay là như thế nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa 


đến hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đối với chúng con là vậy. 


+ Như vậy, này các Kalama, điều Ta vừa nói với các Ông là 
như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên, những điều 
này do chính bản thân các ông hiểu rõ và tự chứng nghiệm, 
vậy các ông hãy chứng đạt và an trú! Nếu các ông biết chấp 


nhận và thực hành và trọn đời sẽ được an lạc và hạnh phúc.” 


Trong kinh, đức Phật không phải chỉ khuyên chúng ta nên tin 
vào những gì tự mình chứng nghiệm mà thôi, mà ngài còn 
trình bày thêm cho ta thấy những điều mà chính bản thân 
chúng ta đã từng chứng nghiệm và biết rất rõ. Chúng ta ai 


cũng đã đều chứng nghiệm rằng, hễ mình hành động vì ganh 


ty, nhỏ nhen, tính toán, si mê... thì chúng là bất thiện và sẽ 








Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





dung, tha thứ, trí tuệ, thương yêu... thì chắc chắn sẽ mang đến 


cho ta hạnh phúc. 


Đức Phật bao giờ cũng khuyên ta nên có một niềm tin vào 
chánh pháp và sự thực tập của mình. Những việc làm nào bị 
thúc đầy do tư lợi, do tham sân si sẽ mang đến cho ta khổ đau, 
và nếu biết cố gắng thực tập tha thứ, rộng lượng, cởi mở... ta 
chắc chăn sẽ có hạnh phúc. Đó là những gì mà đức Phật 
khuyên ta nên tin, bởi chúng ta đều đã chứng nghiệm và hiểu 


biết chúng rất rõ. 


Dầu xã hội hay cuộc sống chung quanh có nói rằng, giàu sang 
sẽ mang đến tự do, và dầu cho có một uy quyền nào đó bảo ta 
rằng, danh lợi sẽ mang đến hạnh phúc ... ta cũng đừng vội tin. 
Hãy tự nhìn lại những gì mình đã chứng nghiệm đi! Cái gì bắt 


đâu từ những cô châp, năm bắt, nhỏ nhen sẽ chỉ mang đên sự 


bất toại nguyện và khổ đau. Và cái gì bắt đầu bằng sự buông 
bỏ, thánh thơi sẽ đưa ta đến tự do và hạnh phúc. 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ I 









Chớ vội tin điều được tuyên truyền. 
Chớ vội tìn kinh điển hay sách vở. 
Chớ vội tỉn lý luận siêu hình. 
ìn điều phù hợp với lập trường của mình. 
Chớ vội tin dữ kiện hời hợt. 
Chớ vội tìn điều phù hợp với định kiến của mình. 
Chớ vội tìn điều được quyền uy ủng hộ. 
Chớ vội tìn điều đạo sư của mình tuyên thuyết. 
Nhưng này các Ông, khi nào tự mình chứng nghiệm và biết 
` _ rõ như sau: Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có 
tội; Các pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này 
nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an 
lạc", thời này các ông, hãy cố gắng thực hành để tự đạt đến 
và an trú trong hạnh phúc!” 









Đức Phật 


-http://thiengiuađoithuong.blogspot.com 


&.com/thiengiuadoithuong 
——— _——_—————>———— _ x' 





Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 





Trước hết hãy tạm thời đặt lòng tin nơi Đức Phật như hành 
trang đi đường, cuối cùng rồi ta sẽ có được một sự tin tưởng 
vững chắc, dựa trên kinh nghiệm thực chứng, nơi uy lực giải 
thoát và thanh tịnh hóa của Giáo Pháp. Sự tin tưởng nơi lời 
dạy ấy sẽ mang lại lòng tịnh tín sâu xa nơi Đức Phật là vị 
Thầy, và từ đó, ta sẽ chấp nhận các nguyên tắc hành trì mà 
Ngài truyền giảng để giúp ta tiễn bước trên con đường đưa đến 
giác ngộ, ngay cả khi chúng vượt ngoài khả năng kiểm chứng 


của ta. 


Một phần vì phản ứng chống lại chủ nghĩa giáo điều, một phần 
vì quy lụy vào kiến thức khoa học khách quan, khuynh hướng 
thời thượng ngày nay là vội vàng suy diễn cho rằng Đức Phật 
bác bỏ mọi lòng tin và giáo thuyết đã thiết lập, và cho rằng 
Ngài dạy chúng ta chỉ chấp nhận những gì ta có thể tự kiểm 
nghiệm, qua bài kinh Kalama. Tuy nhiên, sự suy diễn này 
không chính xác. Chúng ta đừng quên rằng đây là các lời 
khuyên của Đức Phật đến những người Kalama khi họ chưa 
sẵn sàng tin Ngài và Giáo Pháp của Ngài; cũng bởi lẽ ấy, bài 
kinh đã không đề cập gì đến Chánh Kiến (hiểu biết đúng) và 
cả bầu trời tươi sáng khi có được sư hiểu biết chân chính. Trái 
lại, bài kinh chỉ đưa ra những lời khuyên hợp lý nhất đề-hợ có 
được một đời sống hiền thiện, khi vấn đẻ về đức timfối hấu 







V 


nà Ä. 7. T1 z À TH. 
được tạm thời gác sang một bên. Ở đây, chúng ta cân phải Miêu 


Tuyền tập THIÊN GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1 EM 


rằng lời Đức Phật dạy trong bài kinh bao gồm những gì mà 
chúng ta có thể tự thực chứng trong kinh nghiệm đời sống 
hằng ngày; rồi từ đó, sẽ là cơ sở vững chắc để ta đặt niềm tin 
vào những khía cạnh khác của Giáo Pháp, vượt qua những 
kinh nghiệm thông thường của ta. Đức tin trong Phật Pháp 
không bao giờ được xem như là cứu cánh, cũng không đủ bảo 
đảm để giác ngộ giải thoát, mà chỉ là điểm khởi đầu của một 
tiễn trình thăng hoa chuyển hóa nội tâm để khai mở tuệ quán. 
Để tuệ quán thực hiện được chức năng giải thoát, nó cần phải 
được khai mở trong bối cảnh năm bắt chính xác các chân lý 
trọng yếu về vị trí của chúng ta trong thế gian và về phạm vi 
của giải thoát. Các chân lý này đã được Đức Phật hoằng truyền 
từ sự hiểu biết thâm sâu của Ngài về bản chất của con người. 
Chấp nhận các chân lý đó với lòng tín thành, sau khi xem xét 
kỹ lưỡng, là đặt bước đầu tiên trên cuộc hành trình chuyển hóa 
niềm tin thành trí tuệ, sự tín nhiệm thành sự chắc chắn, và đưa 


đến giải thoát khỏi mọi đau khổ. 


Tỳ khưu Bodhi 


.— 





